Peter 





Chơi nhạc Blue 
bằng đàn Guitar 


= P£TÍ-B C-ELUNC 

oNỹtứti c/ịcA: Việt Thư 


chơi nhac y& lue 

9 




NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT 



CHƠI NHẠC BLUE BẰNG đàn GUITÀR 

Peter Gelling 

- 

NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT 
44B Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT : 8225473-9436126 
Fax : 9436133 

- 

Chịu trách nhiệm xuất bản : có THANH ĐAM 

Biẽn lặp : Hà Ninh 

Trình bày : Trần Nhung 

v&bìa : Hs Nguyên Hùng 

Sừa bàn in : Hà Ninh 

CÔNG TY VẢN HÓA VĂN LANG - NS. VĂN LANG 
25 Nguyễn Thị Minh Khai, Q I, TP.HCM 
DT : 8.242157 - 8.233022 - Fax : 84.8.235079 

- 

In 1000 cuốn khổ 19x27cm tại Xưửng in CN Trung Tâm Hội Chợ 
Triển Lâm Việt Nam. 

Số đflng ký KHXB QĐ-257/2006/CXB/33-12/MT ngày 12.04.2006. 
In xong và nộp lưu chiểu quý 2 năm 2007. 



JZời giới thiệu 



_Cv'-ập sách giới thiệu giới chơi nhạc Blue bằng đàn guitar. Có 
kiến thức cơ bản về hợp âm trước khi bắt đầu sẽ rất có ích, 
song người mới học cũng có thể sử dụng tập sách này. Chơi nhạc Blue 
bằng đàn guitarđề cập kỷ thuật chơi chính và chơi nhịp cùng với các 
thành phần cần thiết như quay lại {turnaround), luyến ngắt, luyến nốt 
(note bending), và rung. Tất cả các kỹ thuật được minh họa bằng đoạn 
nhạc mâu xác thực và củng cô" bằng tối thiểu một bản độc tẩu nhạc 
Blue nhịp 12. Hết thảy đoạn nhạc mẫu đều tuyệt VỜI và chơi rất hay. 

Mục nói về chơi nhịp mở đầu bằng triplê và shuffle, linh hồn của 
nhạc Blue; đưa ra các biến tấu cho mẫu shuííle mở và động trước khi 
chuyển sang hợp âm nhịp và toàn bộ hệ thống cho khuôn hợp âm 7 
động. Mục này kết thúc bằng minh họa cách kết hợp mẫu shuffle 2 
dây và mẫu hợp âm để đệm nhạc cho ca sĩ hay người chơi kèn acmônica. 

ỵ/ỵ/^ ơói về đàn guitar lead minh họa tất cả các âm và kỹ 
t/thuât cần thiết, với các đoản khúc khởi đầu ở chuẩn dễ dàng 
rồi dần trở nên khó hơn. Kế đến ỉà giới thiệu các mẫu búng dây đàn 
hau cho phép bạn chơi trên toàn bộ ngăn đàn. Áp dụng gam thứ 
quãng 5 và gam Blue trong nhiều phím khác nhau, đồng thời giới 
thiệu về hợp âm rải và kỹ thuật kết hợp chúng với gam Blue. Nhiều 
bản dộc tấu sẻ giúp bạn củng cô" kỹ thuật đã học trong tập sách này. 
Các bản độc tấu bao trùm nhiều phong cách và năng khiếu. Đến 
cuối sách, bạn sẽ đủ sức chơi dàn trong ban nhạc Blue hoặc ứng tâu 
cùng với các nhạc sĩ khác. 



ể thực hành kỷ năng ứng tấu, trên CD đã ghi thêm một số bản 
nhạc (track) chứa toàn bộ phần đệm nhạc cho ban nhạc nhưng 


không có guitar lead. Tập ứng tấu cùng với các bản nhạc (track) là phương cách 
tuyệt vời để nâng cao kỷ năng ứng biến và rất lý thú, nhất là khi bạn không có 
cơ hội ứng tấu thường xuyên với các nhạc công khác. Nhằm nâng cao kỹ năng 
hơn nữa, bạn nên sử dụng máy nhịp và trống cùng với đoạn nhạc mẫu trong 
sách cho đến khi chơi đàn dễ dàng bằng trí nhớ. Bên cạnh dó, bạn cũng nên 
chơi các đoạn nhạc mẫu cùng với CD. Nếu bạn học nhạc một cách nghiêm 
túc, thầy dạy giỏi thường giúp bạn tiến bộ nhanh hơn tự mình học lấy. 


5 



sử DỤNG ĐĨA CD 


Chơi nhạc Blue bàng đàn guitar đi kèm 
với CD chứa toàn bộ các đoạn nhạc mẫu trong 
sách. Sách cho bạn biết nơi đặt ngón tay và 
kỹ thuật áp dụng, còn bản thu âm cho bạn 
nghe từng đoạn nhạc mẫu. Một khi đã tự tin 
là có thể chơi không ngắt nhịp đoạn nhạc 
mẫu, hãy chơi cùng với bản thu âm. Bạn sẽ 
nghe nhịp trống ở đầu từng đoạn nhạc mẫu, 
dẫn dắt bạn vào đoạn nhạc mẫu, và chơi 
đúng nhịp. Sơ đồ đánh số dưới dây cho biết 
đoạn nhạc mẫu đã thu âm. Một số bản nhạc 
(track) trên CD chứa nhiều đoạn nhạc mẫu. 
Trong trường hợp này, nó sẽ dùng chỉ mục 


(1.0,1.1,1.2,...). Giả sử máy phát CD có chức 
năng chỉ mục, bạn có thể chọn riêng từng 
đoạn nhạc mẫu. Còn không thì từng đoạn 
nhạc mẫu sẽ được trình bày theo thứ tự. Bản 
nhạc (track) thứ nhất trên CD chứa các nốt 
nhạc của 6 dây đàn guitar. 1.0 là dây thứ 
sáu mở (nốt Mi thấp), 1.1 là dây La mở, 1.2 
là dây Rê mở,~ 


1.0 Số hiệu bản nhạc trên CD 



Sơ ĐỒ HỢP ÂM 


Học hợp âm với sự trợ giúp của sơ đồ 
hợp âm. Sơ đồ hợp âm cho bạn biết chính 
xác nơi dặt ngón tay trái để chơi hợp âm cụ 


thể. Sơ đồ hợp âm là khung lưới biểu thị các 
dây đàn và phím đàn guitar như trình bày 
dưới đây: 


Bàn tay trái 
o Ngón tay trỏ 
Q Ngón tay giữa 
ỡ Ngón tay áp út (đeo nhẫn) 
o Ngón tay út 




f Số dây f 

Dây 6 là Dây 1 là 

dày nhất mảnh nhất 


hợp âm 

Chấm đen cho biết nơi đặt 
ngón tay trái, số trắng cho 
biết ngón tay nào đặt trên 
dây đàn ngay trước phím 
đàn. Nếu không có dấu 
chấm trên dây đàn, bạn 
chơi nó như là dây buông 
(khống có phím đàn). 


Chận 
đẩu dây 

Phím 1 

Phím 2 

Phím 3 


I) - 


Kỷ hiệu 
hợp âm 
cho hợp 
âm Rê 


r 




1 



R 

} 

ị 

í 



1 

ĩ 






Ịf-- ■ 






t Không chơi dây 
chấm chấm này 


Dây dàn châm 
chấm cho biết dây 
đó sẽ không được 
gảy. Dấu X cho biết 
dây dàn sẽ bị giảm 
âm bằng ngón tay 
khác chạm nhẹ 
vào nó. Dây dàn 
vẫn được gảy như 
một phần trong 
hợp âm nhưng 
không nghe tiếng. 


Chận 
đẩu dầy 

Phím 1 

Phím 2 

Phím 3 


X 


c 9 


Ký hiệu hợp âm 
clío hợp âm đố 9 



Gạch nhỏ nối 
các chấm đen 
với nhau cho 
biết chúng 
được giữ 
bằng cùng 
một ngón tay. 


Hợp cả 3 dày 0! = Nốt chù dạo 
Giảm âm cùa dây này 
bằng việc chạm nhẹ 
ngón giữa vào nó. 



sơ Đồ NGĂN ĐÀN 


Sơ đồ ngăn đàn trong sách cho biết mẫu 
và cách búng dây cho từng thang âm. Muốn 


biết cách đọc sơ đồ, hãy nghiên cứu hình 
minh họa sau. 



Dây đàn 


Chận 1 2 

đầu dây I yr 

Sỗ'phím đàn 


o = Nốt dùng trong 
thang âm hay mẫu 


5 6 7 8 9 10 11 12 13 


Cho biết nốt 
chủ dạo trong 
thang âm 


|QỊ = Số cho 

biết ngón 
tay trái 


Bàn tay trái 


Q Ngón tay trỏ 
o Ngón tay giữa 
Q Ngón tay áp út (đeo nhẫn) 
Q Ngón tay út 



TABLATURE 


Tập sách này áp dụng ký âm chuẩn và Bạn cần nhìn vào tab để xác định kỹ thuật 
ký âm tablature. Nếu không đọc dược nốt chơi nốt nhạc nào đó (ví dụ, gồ, luyến ngắt,...), 
nhạc, hãy sử dụng tab bên dưới bản nhạc. 


Tablature là phương pháp cho biết vị trí nốt nhạc trên 
ngăn dàn. Có 6 dường “tab” biểu thị từng dây đàn guitar. 


V 


-B- 


ị\ 


Dây đàn 


Khi số nằm trên một đường, nó cho biết vị trí phím dàn của nốt nhạo này. 


q:_ Cho biết phím 7 của 

- dây 5 (nốt Mi). 

& - 7 - 



Cho biết dây 3 mở 
(nốt Sol). 


7 

























KÝ HIỆU TABLATURE 


Sau đây là những ký hiệu dùng trong sách. 


GO (Hammer-on) 

Vạch cong và chữ H là dáu hiệu gõ. Chơi nốt 
thứ nhất nhưng tạo nốt thứ hai bằng cách gõ ngón 
tay trái chơi nốt thứ hai. 


KÉO (Pull-Off) 

Vạch cong và chữ p là dấu hiệu bật ra. Chơi 
nốt thứ nhất nhưng tạo nốt thứ hai bằng cách bật 
ngón tay chơi nốt thứ nhất ra. 


LUYẾN NGẮT (Slide) 

Chữ s và vạch thẳng biểu thị luyến ngắt. Nếu 
đường xuất phát từ bên dưới số, trượt khỏi phím 
dàn dưới, nếu xuất phát phía trên số, trượt khỏi 
phím trên. Đoạn nhạc mẫu thứ ba bên phải cho 
thấy phím muốn trượt khỏi. 


LUYẾN NỐT (Bend) 

Chữ B và mũi tên cong biểu thị luyến. Chơi 
nốt này bằng ngón tay trái uốn cong dây đàn (khỏi 
nốt dã định trên tab). 

LUYẾN THẢ (Reléase bend) 

Mũi tên cong ở góc trái trên số và chữ R cho 
biết luyến thả (release bend). Kỹ thuật này dòi 
hòi luyến nốt (note bending) dã dịnh bằng bàn tay 
trái, búng dây dàn trong lúc luyến, rồi trả dây đàn 
về vị trí bình thường. Luyến thả (release bend) 
khiến giảm độ cao từ nốt cao xuống nốt thấp. 


RUNG (Vibrato) 

Vạch lượn sóng phía trẽn đường tab cho biết 
thời điểm áp dụng kỹ thuật rung. Kiểm soát dộ 
rung bằng ngón tay trái gảy nốt nhạc này. Khi ngón 
tay gảy nốt nhạc, dịch nhanh ngón tay tới lui theo 
hướng của dây kế cận. 


H 


H 


H 






- 3—1 - 




T- 



R 






8 






KY THUAT 




Ngón tay cái đặt lên cắn đàn. 


Tư THẾ BÀN TAY PHẢI 

Về cơ bản, có hai tư thế bàn tay phải 
khi sử dụng miếng gảy dàn. Tư thế thứ nhất 
là khép các ngón tay của bàn tay phải, và tư 


KỸ THUẬT BÀN TAY TRÁI 

Phải gảy tất cả các nốt bằng đầu ngón 
tay, và dặt đầu ngón tay thật sát dây phím. 


Tư THẾ BÀN TAY TRÁI 

Về cơ bản, có hai tư thế cho bàn tay 
trái. Trong hầu hết trường hợp, phải đặt 
ngón cái của bàn tay trái sau cần đàn guitar 
với các ngón tay vòng đều lên ngăn đàn. 


Ngón tay cái đặt sau cẩn đàn. 


thế thứ hai là mở bàn tay ngang qua mặt đàn 
guitar. Thử cả hai tư thế và chọn tư thế nào 
bạn cảm thấy thoải mái nhất. 


Đẩu ngốn tay đặt thật sát dây phím. 


Khi áp dụng các kỹ thuật như luyến, luyến 
thả (release bend), rung,... dặt ngón cái của 
bàn tay trái ở vị trí cao hơn vòng qua đầu 
ngăn đàn sẽ thoải mái hơn. 


9 












ĐRN GUITRR 
NHIP BLUG 




CHUỖI ĐIỆU BLUE NHỊP 12 


Điệu Blue nhịp 12 là mẫu hợp âm lặp 
lại sau 12 nhịp. Nó là chuỗi điệu Blue phổ 
biến nhất, thông dụng trong nhạc Rock và 
nhạc Jazz. Người ta thường dùng 3 hợp âm 
khác nhau. Mỗi hợp âm liên quan đến một 
âm diệu cơ bản. Âm điệu là nốt chù đạo cho 
bản nhạc. Ví dụ, đoạn nhạc khóa Đô sẽ bao 


gồm các nốt thuộc gam Đô trưởng. Có thể 
tạo hợp âm từ nốt bất kỳ trong thang âm. 
Trong điệu Blue, những hợp âm phổ biến 
nhất là hợp âm xây dựng trên nốt 1, 4, và 5 
của gam trưởng. Do dó, trong khóa Đô, các 
hợp âm sẽ là Đô, Fa, và Sol. 


Gam Đô trưởng 


c) D 

E Ị 

F 1 n 

A 

B 

c 

0 * 

3 1 

V 7 77 

6 

7 

8(1) 


Số hợp âm trong nhạc thường dược biểu thị bằng số La Mã như dưới dây. 



c F G 
ĩ ĩv V 


Nghe bản nhạc Blue nhịp 12 tiêu biểu 
trong CD. Chuỗi nhạc minh họa ở đây là 
khóa Đô với số La Mã đi kèm. Ký hiệu ’/• 
phía trên một số nhịp là ký hiệu lặp lại nhịp. 
Nó cho biết nhịp này giống như nhịp trước. 


Hai nhịp CUỐI trong chuỗi nhạc là quay lại 
(turnaround). Đây là loại kết thúc dẫn sang 
đoạn tiếp theo. Bài sau sẽ trình bày về quay 
lại (turnaround). 


c {I) 

-ỗ- : - 


/. 

/. 

p .—■ ■" """" 

-IM- 

- ■ ' - 

- mk - 







11 
























HỢP ÂM I, IV VÀ V 
TRONG TẤT CẢ CÁC ÂM ĐIỆU 


Sau đây là bảng hợp âm I, IV, và V trong này, bạn có thể chơi điệu Blue nhịp 12 ở âm 

cả thảy 12 âm điệu nhạc. Thông qua bảng điệu bất kỳ. 


'Ể.ltlalnlli 

I 

Ịv 

V 

ÂM ĐIỆU 



jv 

V 

c 

c 

F 

G . 

F 

F 

BI, 

c 

G 

G 

c 

D 

BỊ, 

Bi, 

Et, 

F 

D 

D 

G 

A 

EỊ> 

E!» 

AI, 

Bi, 

A 

A 

D 

E 

AI, 

Ai, 

DI, 

El, 

E 

E 

A 

B 

DI, 

DI, 

G’ 

AI, 

B 

B 

E 

Ff 

G? 

G, 

Cỉ, 

Dt 

Fi 

T\ 

B 

Cị 






HỢP ÂM 7 

Khi chơi điệu Blue nhịp 12, chơi hợp trưởng. Lấy hợp âm 7 bằng cách thêm (nốt) 
âm I, IV, và V dưới dạng hợp âm át thứ 7 mức 7 giáng (tlattened) trong thang âm vào 

phổ biến hơn hợp âm trưởng. Cũng như hợp hợp âm trưởng, 

âm trưởng, có thể lấy hợp âm 7 từ gam 

Gam Đô trưởng 

CDEFGA B c 
1 2 3 4 5 6 7\ 8 

Nốt Si dược giáng 
(tlattened) nửa âm dể 
trở thành SI giáng. 


Do các nốt trong hợp âm 7 át là nốt thứ (7) giáng, nên công thức hợp âm (chord 

nhất (1), thứ ba (3), thứ năm (5), và thứ bảy tormula) cho hợp âm 7 là: 


Hợp âm C7 

c E G BỈ, 
1 3 5 1,7 



Ký hiệu hợp âm 

7 

Một khi đã biết thể thức hợp âm, bạn 
có thể xây dựng nó trong âm điệu bất kỳ 
bằng cách lấy nốt cơ bản và thêm nốt khác 
trùng tên với nốt cơ bản từ gam trưởng. Ví 
dụ, có thể tạo hợp âm G7 từ mức 1,3, 5, và 
7 giáng trong gam Mi trưởng. Mức 7 giáng 
của hợp âm 7 không nằm trong gam trưởng 


1 3 5 t7 

mà được sửa lại để lấy âm cần thiết cho hợp 
âm. Khi bạn gom 3 hợp âm 7 thành hợp âm 
I, IV, và V của âm điệu trong chuỗi diệu Blue 
nhịp 12, sẽ có vài nốt trong hợp âm thường 
không nằm trong âm điệu đó, nhưng là nốt 
cần thiết để tạo âm điệu Blue. 


12 











































TRIPLE 



Triplê nốt móc đơn là nhóm ba nốt chúng. Nghe hiệu ủng triplê qua đoạn nhạc 
cách đểu nhau trong một nhịp. Triplê nốt mẫu 3 trên CD. 
móc đơn thể hiện qua ba nốt móc đơn đi 
chung với nhau với số 3 phía trẽn hay phía 
dưới chúng. Mỗi phần của triplê bằng 1/3 
nhịp. Triplê rất dễ hiểu một khi bạn dã nghe 


^ 3.0 


.? .? :ì 




KÝ HIỆU NHỊP 


Đoạn nhạc mẫu dưới dây áp dụng ký 
hiệu nhịp (rhythm notation), cho biết ký hiệu 
hợp âm và nhịp điệu sẽ chơi nhưng dùng 
dường xiên góc thay cho đầu nốt (notehead). 
Có mấy cách gảy triplê khác nhau. Mỗi cách 


hữu ích trong một tinh huống chơi nhạc nhất 
dịnh. Cách phổ biến nhất là sử dụng tất cả 
cú gảy xuống (downstroke). Thử phương 
pháp này với đoạn nhạc mẫu sau đây. 



3 3 3 3 3 3 3 3 


Một khi bạn đã chơi đều tay doạn nhạc Còn một kỹ thuật gảy triplè hữu ích khác 

mẫu này, thử gảy xen kẽ (alternate là chĩ gảy lên ở phần giữa triplẽ, nghĩa là 
strumming), nghĩa là nhịp 2 và 4 sẽ bắt dầu bạn sẽ chơi từng nhịp mới bằng cú gảy 
bằng cú gảy lên. Nhằm bảo đảm giữ đúng xuống. Một lần nữa, nhịp chân và đếm trong 
nhịp, đếm trong lúc chơi đàn và nhịp chân. lúc chơi dàn. 


13 




















NHỊP XU YNH 

CÓ thể tạo nhịp xuynh (svving rhythm) bằng cách kết hợp 2 nốỉ đầu trong nhóm triplê. 



Để ddn giản hóa kv hỉÃu-jnẹHjft| ta thường thay J bằng và viết 
ở đầu doạn nhạc J""J _ J như minh họa dưới đây trong doạn nhạc 
mẫu 4.2. 



14 









SHUFFLE 


Thuật ngữ “shuffle" có nghĩa là dòng 
nốt xuynh thứ 8. Shuttle là một trong những 
nhịp diệu thông dụng nhất trong nhạc Blue, 
và còn ứng dụng trong những phong cách 

liên quan như Gospel, Soul, và Rock. Tất 
cả đoạn nhạc mẫu trong trang trước dểu 
là shuttle. 

NGẮT ÂM 

Tất cả nhịp điệu trong trang trước đều 
chơi dịu êm. Còn một cách chơi khác là ngắt 
âm (staccato). Trong ngắt âm, chơi các nốt 

1 

ngắn và tách biệt, thể hiện qua dấu chấm 
phía trẽn hay phía dưới nốt nhạc. 

• 

• 

Trong nhiều bè gultar nhịp, nốt giật 
(staccato note) tăng thêm khí thế cho nhịp 
diệu. Đoạn nhạc mẫu dưới dây được viết 
hệt như đoạn nhạc mẫu trước, ngoại trừ nốt 

r 

nhạc trên từng nhịp dược chơi không dịu 
êm. Chơi lần lượt từng doạn nhạc mẫu và 
lắng nghe sự khác biệt của các nốt giật tạo 
nên nhịp điệu. 

£>5 n-ỉì 


Để chơi nốt giật, nhấc ngón tay trái ra 
khỏi phím đàn (nhưng không ra khòi dây dàn) 

ngay khi nghe thấy nốt này. Nghe hiệu ứng 
ngắt âm qua doạn nhạc mẫu này trên CD. 

D7 _ 

C7 



11331 133 1 1 3 3 1 1 3 3 


15 





























HỢP ÂM HAI NỐT 


Âm phổ biến nhất trong guitar nhịp Blue 
là nhịp điệu shuttle chơi trên hai dây. Mẩu 
nhịp diệu này sử dụng hợp âm 5. về mặt 
kỹ thuật, hợp âm đòi hỏi 3 nốt trở lên, nhưng 
vì hai ngón bấm nốt này hiện nay thông 


dụng trong nhiều phong cách nhạc, nên 
chúng dược gọi là hợp âm. Ba hợp âm 5 
được ưa chuộng ở vị trí mở là A5, D5, và E5, 
có thể kết hợp thành hợp âm I, IV, và V 
trong khóa La. 



£|6.o n-ĩì 

Tập thay đổi hợp âm cho đến khi bạn cách này. Lưu ý việc sử dụng ngắt âm cho 
chơi chúng nhuần nhuyễn và đúng nhịp, sử dù nó không được viết ra. 
dụng tất cả cú gảy xuống khi chơi theo phong 


A 

M 4 1 1 1 1 Ị ì rĩ 

D 

±z -d=-: 

E 

— 

A 

bui 

MỂỂááỂáấ 


FFFFFFFFI 


■ ■ mm m ■ ■ w ■■ 


mMCÉÉM 

MÊỄÊÊÊHÊÊÊÊÊmÊmmm 1 


s laaầMãiii 

2-2 2 2 2 2 2 2 

1 0 0 0 0 õ 0 0 0 

J Ị 


Ngón bấm 1 1 I 


0 0 0 

^ 6.1 n = J J 


Để hoàn tất mẫu âm shuttle cổ điển, dây đó như trong hợp âm 5. Giữ ngón tay trỏ 
ngón đeo nhẫn dặt lên hai phím đàn gần cần xuống ngay cả khi chơi bằng ngón đeo nhẫn, 
đàn trên cùng một dây với ngón trỏ. Chơi 2 Làm vậy âm thanh sẽ êm dịu và liên tục hơn. 



16 




































LÀM BỚT RUNG DÂY ĐÀN BANG tay phải 

Khi Chơi kiểu shutíle này, người ta công thực hành đôi chút để có được âm 
thường làm dây đàn bớt rung một chút bằng mong muốn, nó hoàn toàn tùy vào vị trí chính 
bàn tay phải. Kết quả là âm thanh khít hơn. xác của bàn tay phải và lực đặt lên dây đàn. 
Đặt gót tay lên dây đàn ở chặn đầu dây dưới Sau đây là đoạn nhạc mẫu. 
rồi búng dây đàn muốn nghe. Có thể mất 






























Sau đây ià một vài biến tấu trong mẫu áp dụng vào chuỗi nhạc 12 nhịp. Mâu tiếp 

shutíle cơ bản. Nghiên cứu từng biến tấu rồi theo này đòi hỏi sử dụng ngón út tại phím 4. 


8.0/1=rz> 


E 7 D 7 A 7 



Ngón bấm 1 J 2 3 1 1 3 3 11231133 

00 0 0 0 0 00 0000 


8.2/1 = r/ 


A 7 



Ngốn bấm 1 ỉ 2 3 4 0 3 1 112 340 31 

0 0 0 0 


18 


























































HỢP ÂM NHỊP 


Thuật ngữ “hợp ảm nhịp” (bar chord) 
có nghĩa là ngón trỏ nhịp (bar) qua tất cả 
các dây hoặc một số dây. Không có dây 
buông trong hợp âm nhịp đồng nghĩa với việc 
có thể chuyển một dạng (shape) sang mọi vị 
trí trên ngăn đàn và chdi ở từng âm điệu. Sơ 


F 



đồ và hình chụp dưới đây minh họa hợp âm 
nhịp Fa trưởng. Lưu ý hợp âm này đơn thuần 
là dạng hợp âm Mi chơi bằng ngón giữa, ngón 
đeo nhẫn, và ngón út, với ngón trỏ nhịp (bar) 
phía sau nó. 



KỸ THUẬT BÀN TAY TRÁI 


Ban đầu, hợp âm nhịp có thể khó chơi 
và đòi hỏi thực hành nhiều trước khi bạn 
cảm thấy thuần thục, cố gắng giữ thẳng 
ngón trỏ của bàn tay trái và song song với 



Giữ thẳng ngón trỏ 

HỢP Âm nhịp 

Giống như hợp âm mở, có vài loại hợp 
âm nhịp khác nhau, bao gồm hợp âm trưởng, 
hợp âm thứ, và hợp âm 7. Dạng hợp âm nhịp 
trên đây được gọi là hợp âm nhịp trưởng nốt 
cơ bản 6. Thuật ngữ “nốt cơ bản 6” có nghĩa 
là nốt cơ bản của hợp âm nằm trên dây 6. 


dây phím đàn. Ngoài ra, cần giữ cong các 
ngón tay khác và chỉ sử dụng dầu ngón tay. 
Phải dặt ngón cái của bàn tay trái phía sau 
cần đàn. 



Ngón trỏ đặt sau cẩn đàn 


NỐT Cơ BẢN 6 

CÓ thể chơi hợp âm nhịp trưởng nốt cơ bản 
6 ở bất kỳ phím đan nào dù tên hợp âm sẽ 
phụ thuộc vào ngón trỏ đang gảy nốt nào 
trên dây 6. Ví dụ, ở phím 3, dạng (shape) 
này sẽ là hợp âm Sol. Ỏ phím 5, nó sẽ là 
hợp âm La,- 


19 












CÁC NỐT TRÊN DÂY 6 

Muốn xác định chính xác vị trí đặt ngón phím 13, nơi nốt Fa lặp lại quãng tám cao 
trỏ cho hợp âm nhịp cụ thể, bạn cần học hơn phím nhất. Người ta ít khi chơi hợp âm 
thuộc lòng các nốt trên dây 6. Sơ đổ dưới nhịp cao hơn phím 12. 
đây minh họa các nốt trên dây 6 cho dến 



N t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 


iỊếo n-n 

Tập chơi ngẫu hứng hợp âm nhịp ở mẫu sau đây, chuyển cùng dạng (shape) này 
những phím đàn khác nhau cho đến khi bạn lẽn xuống cần đàn để tạo thành mọi hợp âm 
nói được ngay tên hợp âm ở phím đàn bất trong chuỗi nhạc, 
kỳ. Một khi đã làm dược rồi, thử đoạn nhạc 


bI» aI> bI> dI> e1> BÌ> a!> BÌ> gI> aỉ> 



GẢY GÕ 

Kỹ thuật nhịp quan trọng thường dùng nhưng không ấn xuống phím dàn. Gảy gõ 

vơi hợp âm nhịp là gảy gõ (Percussive thể hiện qua dâ'u X ỏ vị trí dầu nốt 

Strum). Thực hiện bằng cách tạo dạng hợp (notehead). Lắng nghe gảy gõ qua đoạn 

âm bằng bàn tay trái rồi dặt nó lên dày đàn, nhạc mẫu dưới dây. 


° 10 



20 


































HỢp âm nhịp nốt cơ bản 5 

Theo như thuật ngữ nốt cơ bản 5 cho Trường hợp ngón trỏ ở phím 8 là bạn đang 
thấy, bạn có thể tìm nốt cơ bản của hợp âm ở vị trí 8. Sau đây là dạng cơ bản (basic 

này trên dây 5 được gảy bằng nhịp ngón shape) cho hợp âm nhịp trưởng nốt cơ bản 5 

trỏ. Như bao hợp âm nhịp, có thể di chuyển ở hai vị trí này. Bạn cần kiên nhẫn với dạng 

cùng dạng này lên hoặc xuống đến vị trí bất hợp âm này, do ban đầu rất khó kết hợp nhịp 

kỳ trẽn ngăn đàn. Thuật ngữ “vị trí” có nghĩa ngón trỏ và đoản nhịp (partial bar) với ngón 

là phím dàn nơi bạn đặt ngón trỏ. Giả sử deo nhẫn, 

ngón trỏ ở phím 3 tức là bạn đang ở vị trí 3. 


X c X F 



CÁC NỐT TRÊN DÂY 5 


Muốn dễ tìm hợp âm nhịp nốt cơ bản 5, dây 5 cho đến phím 13. Thử gọi tên hợp âm 
bạn cầ,n học thuộc lòng các nốt trên dây 5. và chuyển đến đúng phím đàn. Thực hành 
Sơ đồ dưới dây minh họa tất cả các nốt trên cho đến khi không còn đắn do suy nghĩ nữa. 



flẩu diy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 


o 11 n = J -} 


Sau đây là đoạn nhạc mẫu sử dụng hợp âm nhịp 
nốt cơ bản 5. Lưu ý việc sử dụng gảy gõ 
(percussive strum) ở dây. 



21 





































THAY ĐỔI GIỮA CÁC DẠNG (SHAPE) 


Khi bạn đã biết cách chơi hợp âm nhịp 
nốt cơ bản 5 và 6, bước tiếp theo là học kết 
hợp chúng. Sau đây là bài tập giúp bạn 
kiểm soát việc thay đổỉ giữa hai hợp àm nhịp 
trưởng. Hợp âm Sol là nốt cơ bản 6, còn 
hợp âm Đô và Rê là nốt cơ bản 5. Trong 
lúc bạn chơi đoạn nhạc mẫu này, lưu ý hợp 
ảm Sol, Đô, và Rẽ là hợp âm I, IV, và V 
trong khóa Soì. Bạn có thể tận dụng những 
dạng hợp âm này để chơi diệu Blue nhịp 


12 ở khóa Sol. Bên cạnh đó, có thể chuyển 
hợp âm sang vị trí khác trên ngăn đàn và 
chơi diệu Blue nhịp 12 ở âm điệu bất kỳ. 
Việc này thậm chí còn dễ hơn nữa khi bạn 
học thuộc mẫu sau: 

Nếu hợp âm I là nốt cơ bản 6, hợp ảm 
IV sẽ là nốt cơ bản 5 ở cùng phím dàn, và 
hợp âm V sẽ là nốt cơ bản 5 cao hơn 2 phím 
dàn dến cẩn dàn. Áp dụng cho tâ't cả các 
âm điệu. 


* 

A G cơ bản 6) c cơ bản 5) G cơ bản 6} D cơ bản 5 ) G c D G 


12.0 

(Nốt {Nốt (Nổt (Nốt 

cơ bản 6)1- cơ bản 5) vi cơ bản 6} D cơ bản 5) Vx 


Cũng có thể chơi chuỗi nhạc này bắt 
đầu bằng hợp âm nốt cơ bản 5 cho hợp âm 
I rồi chuyển sang nốt cơ bản 6 cho hợp âm 
IV và V. Kết quả là: 

Nếu hợp âm I là nốt cơ bản 5, hợp âm 
IV sẽ là nốt cơ bản 6 thấp hơn 2 phím dàn, 


và hợp âm V sẽ là nốt cơ bản 6 ở cùng phím 
đàn với hộp âm I. Mâu này cũng áp dụng 
cho tất cả các phím. Lắng nghe sự khác biệt 
giữa doạn nhạc mẫu này và doạn nhạc mẫu 
trước dó trên CD. 


* 

A G cơ bẩn 5) c cơ bản 6) G cơ 'bản 5) D cơ 'bản 6) G c D G 

ịt li lí lĩ L ư 1 Lf - ư * J ĩpip p PB 


12.1 

(Nốt (Nốt (Nốt (Nốt 

G cơ bản 5) c cơ bản 6) G cơ bản 5) D cơ bản 6) G 


^ 12.2 


Sau dây là doạn nhạc mẫu khác cho bạn 
tập chuyển đổi giữa hợp ảm nhịp nốt cơ bản 
5 vẩ nốt cơ bản 6. Lưu ý việc sử dụng ngắt 
âm ở đây. Cũng như nốt đơn, ngắt âm với 


hợp âm nhịp bằng cách nhấc nhanh ngón 
tay ra khòi ngăn dàn, nhưng không phải ra 
khỏi dây dàn. 


G D c F e!» b!> a!> d!> c g 


—ơ— r. - * ——n" 


• 


- 

/ 


/ 

- 

zz 

7 


7 

z 


7 


r jBPiui 1 















**- 


— 




i_ 

H- 

— 

— 


L 

— 


■ 11 


(NCB5) (NCB (NCB (NCB (NCB 5) (NCB 6} (NCB 6){NCB 5)(NCB 5) (NCB 6) 

(NCB = Nốt cơ bản) 


22 













* 13 IV nhanh 

Tập chuyển đổi giữa hai dạng (shape) 
này, rồi thử bản nhạc Blue nhịp 12 này kết 
hợp cả hai cùng với hợp âm D7 nốt cơ bản 5 
tại vị trí 5. Chuỗi nhạc này chứa biến tấu 
diệu Blue phổ biến, chuyển sang hợp âm IV 


(C7) ở nhịp thứ 2, thường gọi là IV nhanh. 
Khi đã chơi thuần thục đoạn nhạc mẫu này, 
bạn thử đảo thứ tự dạng hợp âm (shape), ví 
dụ bắt đầu bằng G7 là hợp âm nốt cơ bản 5, 
và dùng hợp âm nốt cơ bản 6 cho C7 và D7. 
























HỢP ÂM NHỊP THỨ 

Cũng như có thể thay đổi hợp âm trưởng thứ nốt cơ bản 6 và 5 và hợp âm nhịp 7 thứ. 
để tạo thành hợp âm 7, bạn có thể thay đổi Học thuộc lòng từng dạng hợp âm rồi chơi 

hợp âm thứ để tạo thành hợp ảm thứ 7. Sau đoạn nhạc mẫu 14. 
đây là những dạng hợp âm cho hợp âm nhịp 

Fm Fm 7 A$ni or b1>iĩi 


A$m 7 or B^m 7 

























































MẪU SHUFFLE ĐỘNG 


Tất cả mẫu shutíle (shuffle pattern) trong 
bài 6 dều dòi hỏi sử dụng dây buông, khiến 
chúng không phù hợp cho di chuyển lẻn 
xuống trên ngăn dàn. Tuy nhiên, vẫn còn 


những mẫu (pattern) liên quan đến hợp âm 
nốt cờ bản 6 và 5 có thể di chuyển dễ dànạ 
dến vị trí bất kỳ trên ngãn đàn. 


16 n-ĩì 

ỏ dây, một lần nữa shuỉtle cơ bản là dảy đàn với ngón deo nhẫn. Chơi không làm 
khóa la, lân này chơi ở vị trí 5. Ngón trỏ và bớt rung dây đàn bằng bàn tay phải và gảy 
ngón đeo nhản vân dặt trên dày đàn, còn luân phiên. Lắng nghe âm thanh khác do nó 
ngón út vươn tới hai phím đàn trên cùng một tạo ra. 




25 












Sau dây là một số biến tấu. Áp dụng dàn. Chuỗi nhạc tiếp theo này dòi hỏi 
từng biến tấu cho chuỗi điệu Blue nhịp ngón út vườn xa, nên ban đầu sẽ chậm. 
12, rồi dịch giọng sang âm điệu khác bằng Bên cạnh dó, còn dùng ngón giữa thay vì 
cách di chuyển chúng lên xuống trên ngăn ngón đeo nhẫn. 


® 17.0 J~J = J J J 


MI 



26 























































QUAY LAI 



Quay lại (turnaround) là hai đoản nhịp 
(bar phrase) có thể tìm thấy ở cuối mỗi doạn 
trong phần lớn bản nhạc Blue. Quay lại 
(tumaround) thường bắt đầu ở hợp âm I trong 
nhịp 11 của chuỗi nhạc 12 nhịp và chuyển 
sang hợp âm V ồ nhịp 12. Quay lại 


(turnaround) có tác dụng hoàn tất đoạn trong 
lúc định chuỗi nhạc cho dầu đoạn tiếp theo. 
Sau dây là một vài đoạn nhạc mẫu ở khóa 
la. Học từng bản nhạc rồi chơi mẫu shuttle 
diệu Blue nhịp 12 và sử dụng quay lại 
(turnaround) cho hai nhịp cuối. 


(Ịếis.0 n-ĩì 



lỊế 18.1 Ỉl-U 


Đây là biến tấu của quay lại (turnaround) dược, thử sắp xếp lại các nốt và thử nghiệm 
nói trên. Thay vì chơi 2 nốt với nhau, cùng các nhịp điệu. Nếu tập thói quen làm công 
các nốt đó dược chơi liên tiếp, xen kẽ giữa việc này, bạn sẽ sớm sáng tác được những 
dây thứ 3 và 4. Với từng kiến thức mới học mẫu nhịp điệu và quay lại riêng. 



27 






























n-ĩì 







Ngón bãm 


Hai quay lại (turnaround) tiếp theo thuộc và bắt chước người chơi guitar ở những đoạn 
khóa Mi. Một khi bạn chơi được chúng, thử quay lại (turnarounđ). Làm được rồi, bước 
tự sáng tác xem sao. Muốn lấy thêm ý tưởng, tiếp theo là tự sáng tác những khúc biến 
hãy thưởng thức album nhạc Blue Ưa thích tấu. Càng thực hành nhiều càng thấy đễ. 


& 20.0 J } 




E 


2 



















































BÀI 8 


HẸ THONG - ^ 

DẠNG HỢP ÂM ĐỘNG 


Để trở thành người chơi guitar giỏi, bạn bất kỳ. Hầu hết hệ thống hợp âm động đều 
cần có hệ thống nhận diện các dạng hợp liên quan mật thiết đến 5 dạng hợp ảm 
âm động trên toàn bộ ngăn đàn ở âm điệu trưỏng cơ bản như trình bày dưới đây: 



91 

ÌEESii 

r Tị 1 II 

vmiẼm 

iirĩr 

1 

m 

■■■■■ 

i§|f§ 

B ỊM ■ 

iiìrĩ 

iiiií 


Bạn đã biết hợp âm nhịp dạng Mi (nốt dựa trên 5 dạng này hữu (ch cho chơi nhạc 


cơ bản 6) và hợp âm nhịp dạng La (nốt cơ 
bản 5). Ngoài ra, có thể dùng hợp âm Đô, 
Sol, và Rê làm cơ sở cho hợp âm nhịp. Bên 
cạnh đó, còn nhiều dạng hợp âm động khác 


Blue. Sau đây là 5 dạng hợp âm nhịp cơ bản. 
LƯU ý thứ tự của các dạng - Đô, la, Sol, Mi, 
và Rê. 


Dana Đồ 


Dana La 


Dana Sol 


Dạng Mi 


X Dạng Rê 



Khi đặt 5 dạng này nối đầu vào nhau 
trong một ảm điệu, chúng bao trùm cả ngăn 
đàn. Giả sử bạn khởi đầu với hợp âm Đô 
mở, hợp âm nhịp dạng La ở phím 3 cũng là 
hợp âm Đô. Cả hai dạng hợp âm dùng chung 
nốt cơ bản trên dây 5. Dạng La nối với hợp 
âm Đô dạng Sol bắt dầu trên phím 5. cả hai 
dạng hợp âm dùng chung nốt cơ bản trên 
dây 3. Dạng La nối hợp âm Đô dạng Mi ở 
phím 8. Lần này có hai nốt cơ bản dùng 


chung cho hai dạng - một trên dây 6 và một 
trên dây 1. Dạng Mi nối dạng Rê ở phím 10, 
lần này nốt cơ bản dùng chung nằm trên 
dây 4. Để hoàn thành mẫu, dạng Rê nối 
ngược về dạng Đô ở phím 12. Nốt cơ bản 
dùng chung giữa hai dạng này nằm trên dây 
2. Dạng Đô này cao hơn dạng Đô mở một 
quãng tám. Sau này sẽ lặp lại toàn bộ mẫu. 
Đoạn nhạc mẫu sau dây minh họa cả 5 dạng 
chơi như là hợp âm Đô. 


o 21 


c 



■■■Vi I 

BBS 


SS9SB 

BBS 



mmmr 

r—rĩ 


- -Vậr-ýiggMr 














































DẠNG HỢP ÂM 7 ĐỘNG 

Cũng như hợp âm trưởng, hầu hết dạng 1 là dạng C7. Nếu bạn làm bớt rung dây 1 
hợp âm 7 dộng còn theo 5 dạng cd bản trong và thứ 6, dạng này trở nên động. Giả sử 
hợp âm chứa các dây buông như C7, A7, bạn chuyển nó sang phím 6, nó trở thành 
G7, E7, và D7. Có thể mô tả hợp âm C7 vị trí hợp âm F7 được mô tả là dạng Đô của F7. 



VOICINGS 

Giống như tất cả hợp âm, còn thêm một nổt dược sắp xếp từ thấp nhất đến cao nhất, 

ngón bấm trên đàn guitar cho hợp âm C7. Hợp âm C7 luôn chứa c (1), E (3), G (5), và 

Sd đồ dưới đây cho thấy voicing xen kẽ cho b[> (l?7), nhưng có thể sắp xếp những nốt 

C7. Thuật ngữ “voicing” có nghĩa là cách sắp này theo thứ tự bất kỳ. Ngón nhấn dưới đây 

xếp các nốt trong ngón bấm cụ thể, với các được phát là 3, t>7, 1, 5. 



Giống như dạng C7 trước, hợp âm này doc theo ngăn đàn, nốt bên dưới ngón trỏ 
cũng động. Nốt cơ bản (C) trong voicing này sẽ là tên hợp âm. Đoạn nhạc mẫu sau 
nằm trên dây 2, nên khi di chuyển hợp âm chuyển giữa C7, F7, và G7. 


^ 22 



30 













?p âm 
'ất cả r 


23 


Hii 




m 


Lưu ý ở đây có 3 dạng cho hợp âm E7. 
Ngoài ra, có thể tìm ngón nhấn xen kẽ cho 
các hợp âm khác được trình bày ở đây. Một 
khi biết rõ nốt nào tạo nên hợp âm cụ thể, 
bạn có thể sắp xếp các nốt theo thứ tự bất 
kỳ miễn là ngón nhấn thiết thực. 


23.0 n = J } 


G 7 phím 10 


JT7 phím 8 


MIC 2 ]! 

ÌẼÌÌ 


Sau đây là một sô bài tập giúp bạn làm 
quen với các dạng hợp âm 7. Bài tập thứ 
nhất sử dụng dạng A7 chuyển sang vị trí khác 
trên ngăn dàn cho từng hợp âm. Nốt cơ bản 
trên dây 5 cho biết phím đàn nào sẽ chuyển 
cho từng hợp âm. 


c 7 phím 3 


G 7 phím 10 


23.1 Bài tập này sử dụng dạng G7 chuyển giữa các hợp âm giống như 
bản nhạc trước. Lần này nốt cơ bản nằm trên dây 3. 


G 7 phím 12 


E* 7 phím 10 


c 7 phím 5 


G 7 phím 12 



/ , 





/ , 

’JL ~^M 




7— 





W4U1 1 



ỉ 

\ 1 



_ _ 

1 


1 

r 1 

__ 

■■ikBiaiia 


_ 

/ 

«aici 1 



— _ 

1 _-_ 

z_ 

t 


■ 

1 _-_ 

J : 


1 

_ V ự 1 


. 


ự ,U— a 

















31 















































' o I 23.2 n = J ~ỉ 


Bản nhạc này sử dụng cả 3 biến tấu của dạng E7. Nốt cơ bản nằm trên dây 1. 

XX XX . XX 



ol 23.3 

Để hoàn chỉnh cả năm dạng, đây là đoạn trên d ây 4. Lưu ý sự tha y đổi nhịp điệu ở 
nhạc mẫu sử dụng dạng D7. Nốt cơ bản nằm nh ip cuòi - 

G 7 phím 5 F 7 phím 3 c 7 phím 10 G 7 phím 5 





Ịg 




rjm 

ram 



■ G. w 'VH 

■■ 

■■■■ 

WÊÊÊÊỄÊầ 


m 


!■ 

■ ■■■■Ui 


WÊÊWế 

■■■K 

■■■■■■■■ 

■n 



■■ 


mmm ^ m 


> 

am. 

■ 

aai-— — 


am 


— — — 

mam 


ĐẶT DẠNG HỢP ÂM CHồNG LÊN TRÊN 


Một khi bạn đã sử dụng thuần thục tất 
cả các dạng hợp âm 7 này, nên học thuộc 
lòng những dạng có mặt trong cùng vùng 
ngăn đàn với hợp âm I, IV, và V ở âm điệu 
bất kỳ. Giả sử hợp âm I là dạng Đô, có thể 
thấy hợp âm IV là dạng Mi tại cùng phím 


đàn và hợp âm V là dạng Sol dưới một phím 
đàn. Cách học tốt nhất là tưởng tượng những 
dạng hợp âm đặt chồng lên trên ngăn đàn. 
Đoạn nhạc mẫu sau minh họa những dạng ở 
khóa Sol bắt đầu bằng dạng Đô của hợp âm 
G7 tại phím 8. 


o 24 


G 7 Dạng Đố c 7 Dạng Mi £)7 Dạng Sol G 7 Dạng Đồ 


M 4 

/Lĩ ^— 

- 

7* ■ 

7- 

= 

y — 

- 

7’ / — .1 




1\ 



- y 

£ 



2 

y — 




Bên phải là bản tóm tắt các hợp âm ở 
vị trí gần nhau trẽn ngăn đàn. Học thuộc lòng 
bản tóm tắt này và thử nghiệm hợp âm ở tất 
cả các âm diệu. Áp dụng mẫu này bất kể 
loại hợp âm là trưởng, thứ, hay thứ 7 át. 


Ị 

ỊV 

V 

Dạng Đô 

Dạng Mi 

Dạng Sol 

Dạng La 

Dạng Rê 

Dạng Mỉ 

Dạng Sol 

EB9 

Dạng Rê 

Dạng Mi 

Dạng La 

EBQ 

Dạng Rê 

Dạng Sol 

Dạng La 


32 































Đây là chuỗi điệu Blue nhịp 12 kết hợp Kiểu nhịp điệu này nghe rất tuyệt khi bạn 

shuttle 2 dây chơi với dạng hợp âm 7 dã học. đệm đàn cho ca sĩ hay người chơi acmônica. 


o ) 23.2 n = J J 












































ĐRN GUITRR 
LGfìD BLUE 


34 



ises 


THANG NGU AM 



Thang âm thông dụng nhất trong chơi dàn chơi 5 nốt nhạc khác nhau, thang âm tự lặp lại 
guitar Blue là thang ngũ âm thứ (minor cao hơn lúc khởi đầu một quãng tám. Sơ đồ 
pentatonic). Ngũ âm có nghĩa là một khi bạn sau cho thấy thang ngũ âm La thứ ỏ vị trí 5. 



35 






































27. 



g âm lên rổi xuống như trinh bày ờ dây. 
h đều và nhịp nhàng. 


Ngón bấm ] 4 I 3 í 3 I 3 1414 1413 1 


3 13 14 14 I 



27.1 


Để nâng cao kỹ thuật gảy đàn, bạn nên 
tập chơi từng nốt trong 2 lần, gảy lên gảy 


xuống xen kẽ nhau. Đây là gảy xen ke 
(alternate picking). 



Ngón bấm 11 4 4 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 I 


1 4 4 114 4 1 



27.2 


Chơi triplê trên từng nốt là phương pháp với nốt cuối. Điều này có nghĩa bạn phải làm 
rât tôt để nâng cao kỹ thuật gảy xen kẽ vì quen với việc chơi nốt bất kỳ bằng cú gảy 
môi nốt mở đầu bằng cú gảy dàn ngược lại lên hay gảy xuống. 



Ngón bấm 3 3 31 11333111 4441 1 1 


4 4 4 1 11 1 


36 


































NỐT MÓC ĐÔI 

Bên cạnh đó, cũng thật hữu ích dể tập là đoạn nhạc mẫu gồm các nốt móc dôi liên 
bốn nốt trên từng nhịp. Việc này dòí hỏi sử tiếp. Khi dếm, lưu ý âm khác nhau cho từng 

dụng nốt móc đôi. Nốt móc đôi bằng Va nốt phần của nhịp - một e và a, hai e và a,...(viết 

den. Vì nhịp ở (#1 ) lần dựa trên nốt đen, nên là 1 e + a, 2 e + a,...). 
sẽ có 4 nốt móc đôi cho mỏi nhịp. Dưới đây 



28 Cách đếm nốt móc đôi 



---- & - - „ „ 

Ngón bấm 14 1 413131313 131 .1 141 414 1 4 


37 























































4 13 1 3 


3 1 3 [313 


3 13 13 



38 


























































^BAI 10J 


KỸ THUẬT BÀN TAY TRÁI 


Tuy gảy từng nốt nhạc là hay lắm rồi, 
song người ta thường áp dụng kỹ thuật bàn 
tay trái để tăng sức biểu cảm cho một số nốt 
nhạc. Kỹ thuật này cần thiết trong đủ kiểu 


chơi dàn guitar và phải biểu diễn thuần thục. 
Nhớ búng dây đàn trên đầu ngón tay khi 
thực hành kỹ thuật này. Dưới đây là một số 
bài tập phát triển kỹ năng chơi gõ và kéo. 


GÕ 


Gõ là gảy nốt nhạc rồi gõ ngón tay trái lên dây dàn. Gõ biểu 
thị bằng vạch cong và chữ “H”. 



Trước tiên, gảy nốt nhạc trên phím Gõ ngón đeo nhẫn lên phím 7 
5,dằy4. của dãy 4. 


31.0 



39 



















uliỉ 



Ngón bấm 3 I 

o 32.1 


7, dây 4. 


nốt nhạc ở phím 5. 


Bài tập phát triển kỹ năng kiểm soát kéo. 








































LUYẾN NGẮT 


Một kỹ thuật rất thông dụng trong chơi 
nhạc Blue là luyến ngắt (slide). Có 2 loại 
luyến ngắt cơ bản, một là nốt nhạc thêm 
không có ghi nhịp riêng (luyến ngắt nhanh), 


và một là luyến ngắt có giá trị (valued slide) 
trong dó giữ nốt thứ nhất trước khi luyến ngắt 
sang nốt thứ hai. Luyến ngắt có thể thăng 
hoặc giáng. 


LUYẾN NGẮT LÊN 


Luyến ngắt lên (ascending slide) là bắt đầu từ 2 phím dưới. Luyến ngắt lên biểu thị 
đầu ở nốt dưới nốt chủ định rồi luyến ngắt bằng vạch chéo bên dưới nốt nhạc, kèm theo 
lên nốt mong muốn. Luyến ngắt thường bắt ký hiệu “S”. 



Đặt ngón đeo nhẫn lên phím Luyến ngắt sang phím 7 ngay sau 
5, dày 4. khi gảy nốt thứ nhất. 


LUYẾN NGẮT XUỐNG 


Luyến ngắt xuống (descending slide) bằng vạch chéo phía trên nốt nhạc, kèm theo 
khỏi đầu phía trên nốt mong muốn và luyến ký hiệu “S". 
ngắt xuống nó. Luyến ngắt xuống biểu thị 



Đặt ngón deo nhẫn lên phím Luyến ngắt sang phím 5 ngay sau 
7, dây 4. khi gảy nốt thứ nhất. 


41 
















LUYẾN NGẮT CÓ GHI GIÁ TRỊ 


Thay VÌ luyến ngắt ngay đến nốt nhạc, 
bạn cũng có thể giữ nốt nhạc trong giá trị 
nhịp cụ thể trước khi luyến ngắt sang nốt nhạc 


khác. Đây là luyến ngắt có ghi gỉá trị (valued 
slide). Nó biểu thị bằng vạch cong nối liền hai 
nốt với nhau cùng với ký hiệu “S”. 


ip 34.2 



Ngón bấm 3 3 



34.3 Đoạn nhạc mẫu này minh họa nét khác biệt giữa luyến ngắt có 

ghi giá trị với luyến ngắt nốt nhạc thêm (grace note slide). 


1 i .b— 

p—j—-1-q 

h M h 


s s 

A - 

$ s 

s s 

na : Ị 

s s 

-Ị——4=1—^ 

A-s 7 - 5 - 7 - 

~B~"". 

/ -T 7 - 

_ 

-9 —5 - 7 5 - 

-X ...■ 

— 5 -- 5 - “ 


s>35 n.n 

Đảy là đoản khúc Blue sử dụng luyến ngắt. Thử luyến ngắt 
nốt nhạc bất kỳ trong thang \ ngũ âm và tạo vài đoản khúc riêng. 



Ngón bấm i 4 1 3 13 13 4 4 


42 




































LUYEN NOT NHẠC 


Luyến nốt nhạc là một trong những ảm 
kinh điển trong chơi nhạc Blue. Những nhạc 
công như BB King, Buddy Guy, otis Rush, 
Albert King, và Stevie Ray Vaughan đều là 
tay chơi luyến nốt nhạc vĩ đại. Luyến nốt nhạc 
giúp thêm cường độ biểu cảm vào âm nhạc 
cũng như cho bạn chơi với chất lượng âm 
thanh hay hơn nhiều. Thực hiện luyến nốt 


nhạc bằng cách gảy nốt nhạc rồi ấn dây đàn 
sang bên, qua ngăn đàn đến dây dàn kế 
cận. Điều quan trọng là sử dụng ngón tay 
đỡ phía sau ngón tay thực hiện luyến nốt 
nhạc. Điều này giúp bạn thêm sức mạnh và 
kiểm soát tốt hơn. Ký hiệu luyến nốt nhạc là 
mũi tên cong kèm theo ký hiệu “B”. 


Ngón bấm 3 



Gảy nốt trẽn phím 7 của 
dãy 3. 


Ngón deo nhẫn luyến dãy dàn lên 
với sự trợ giúp của ngón giữa. 


Khi luyến nốt nhạc, sẽ hữu ích nếu ngón cái của bàn tay trái dặt 
ngay lên rìa cần dàn hầu giúp kéo lui lực của các ngón tay. 




36.1 


Đây là bài tập phát triển kỹ năng luyến 
nốt nhạc. Bảo đảm dạt đúng cao độ đang 
luyến. Trong bài tập này, bạn luyến từ Rê 
sang Mi trên dây 3 rồi chơi nốt Mi khác trên 


dây 2. Lắng nghe kỹ nhằm bảo đảm nốt Mi 
luyến không thăng hay giáng. Thử tự ghi lại 
việc luyến một số nốt rồi lắng nghe đoạn 
băng ghi âm dể kiểm tra cao độ luyến. 



43 












LUYEN NHẸ 

Một kỹ thuật khác thông dụng trong điệu Chúng dược biểu thị bằng mũi tên cong nhỏ 

Blue là luyến nhẹ nốt nhạc nhưng không phía trẽn nốt nhạc, 
chạm dến độ cao của nốt được ghi khác. 


Ngón bấm 1 


Sau đảy là 2 đoản khúc sử dụng cả hai loại luyến 


nmi 


Ngón bấm 


44 





































LUYẾN THẢ 


Luyến thả (release bend) dôi khi còn 
được gọi là luyến ngược (reverse bend). 
Thực chất bạn khởi đầu với nốt luyến trước 
khi gảy nó, rồi thả lực ngón tay và cho phép 


nốt nhạc giáng xuống độ cao tự nhiên. Ký 
hiệu luyến thả là mũi tên cong xuống kèm 
theo ký hiệu “R”. 



45 


























































































RUNG 

Rung (vibrato) là kỹ thuật chuyển nhanh 
nốt nhạc lên xuống theo chiều của dây kế 
cận. Rung là phương pháp quan trọng nhằm 
kéo dài nốt nhạc khi đã gảy xong. Nó còn 
làm tăng thêm ấn tượng cho sự biểu diễn 
của bạn. Rung thường áp dụng cho nốt nhạc 


45.0 





dài, hoặc nốt cuối lời. Kỹ thuật rung thường 
thực hiện bằng cách đưa cổ tay ra xa khỏi 
cần dàn rồi ngược trở về cần đàn, tựa như 
dộng tác xoay núm cửa vậy. Ký hiệu rung là 
vạch lượn sóng. 



Chuyển ơày đàn tới lui theo hướng của dãy kế cận. 


oi 45.1 

Đoản khúc dưới đây minh họa kỹ thuật rung. 


A 7 D 7 


nP-T - TT-V 

1 ~ ỉ - —— -1 — -V- n 

a___ 

m -n r w 

T3 7 iTl 

B f JẾ 1 







B R 3 J 

ĩ 

1 





» TMI ■ ■ s 






Ngón bấm 3 1 3 1 3 3 3 13 1 


47 





















RUNG VỚI NỐT LUYẾN 

Thêm độ rung vào nốt luyến (bent note) đến độ cao đã định cho luyến trước khi thả 
là phương cách tuyệt vời để kéo dài nốt nhạc nhẹ lực. Sau dó, tăng lực lên trở lại nhằm 
cũng như tăng thèm sức biểu cảm cho bản trả nốt nhạc về độ cao luyến ban đầu. Ban 
nhạc. Khi thực hành kiểu rung này, nhớ dạt đầu tập chậm, sau tăng dần tốc dộ. 



Ngón bấm 3 


^ 46.1 

Đoản khúc áp dụng kỹ thuật rung trên những nốt luyến. 



Ngón bấm 13 13 3 13 13 


48 

























4^^ TRAIL OFF 


Trail ofỉ thực chất là một kiểu luyến ngắt 
khác, trong đó, thay vì luyến ngắt sang một 
nốt nhạc, bạn chơi nốt nhạc cụ thể rổi luyến 
ngắt ra khỏi nốt nhạc đó. Lúc luyến ngắt ra 


khỏi nốt nhạc, giảm dần lực đặt lên dây đàn 
và cho âm thanh giảm di. Trail off biểu thị 
bằng vạch lượn sóng đi chéo xuống hay chéo 
lên ra xa nốt nhạc. 



49 






















































Whip đối lập với trail off. Thay vì khởi cắt ngay. Nốt bất kỳ ở nơi áp dụng kỹ thuật 

dầu với nốt nhạc cụ thể rồi luyến ngắt ra whip sẽ có dấu trail off ngược kèm theo dấu 

khỏi nó, whip có thể bắt dầu ở vị trí bất kỳ cho biết ngắt âm. Sau đây là một số đoạn 

trên dây đàn trước khi luyến ngắt nhanh tới nhạc mẫu minh họa kỹ thuật whip. 

nốt nhạc mong muốn. Sau đó, nốt nhạc bị 


D 





Ngón bấm ] 


50 


















































NHẬN DIỆN MẪU THANG ÂM 


Nếu xem xét vị trí nốt cơ bản (nốt chủ 
đạo) trong mẫu thang âm, bạn nhận thấy 
chúng tạo thành mẫu tam giác (triangular 
pattern). Giả sử nghiên cứu hợp âm Mi cơ 
bản hay hợp âm nhịp dạng Mi (nốt cơ bản 


6), bạn sẽ thấy nốt cơ bản ở cùng vị trí với 
nốt cơ bản trong mẫu thang âm. Vì vậy, có 
thể mô tả mẫu thang âm trên đây là dạng Mi 
của thang âm. Người ta còn hay gọi chúng là 
mẫu 1 (pattern 1). 



Dạng Mi 



51 









































51 Bản nhạc Blue đêm khuya 


Đảy là bản độc tấu ở khóa Đô thứ. Tất 
cả các nốt trong bản độc tấư đều bắt nguồn 
từ thang ngũ âm Đõ thứ. Nó áp dụng hầu 
hết kỹ thuật đã học. Một khi bạn dã chơi dễ 
dàng bản dộc tấu này, hãy chơi nó cùng với 
CD. Bạn cũng nên thử nghiệm những đoản 


khúc trong bản dộc tấu và tạo các khúc biến 
tấu nhằm sáng tác đoản khúc riêng. Ngoài 
ra, cần thử nghiệm đoản khúc ở các âm diệu 
khác nhau. Tập thói quen này với tất cả kỹ 
thuật dã học. 


Cm 7 






























































ĐỌ THANG ẤM 


M3AI 17j 


Cũng như thang âm bất kỳ đâ học, bạn độ thang âm (scale degrees). Rất đáng so 
cần nhận diện dược từng nốt nhạc trong sánh các nốt nhạc trong thang ngũ âm thứ 
thang âm vì nó liên quan đến nốt cơ bản hay với nốt nhạc trong gam trưởng. Sau dây là 
nốt chủ đạo. Con số đi cùng với từng nổt tên nốt nhạc và độ thang âm của cả hai thang 
nhạc trong thang âm cho biết mối quan hệ âm ở khóa Đô. 
của nó với gam trưởng. Con số này có tên là 

Gam Đô trưởng 

CDEFGABC 
12345678 (1) 

Thang ngũ âm Đô thứ 

c Eị> F G BỊ> c 
1 t3 4 5 1,7 8(1) 

Lưu ý thang ngũ âm thứ không chứa bằng trí nhớ, dịch nó sang âm điệu khác bằng 

dộ 2 hay 6, dộ 3 và 7 bị giáng. Chơi thang cách chuyển nó lên xuống trên ngăn đàn 

ngũ âm Đô thứ vài lần, dọc tẻn độ thang âm và ghi nhận dộ thang âm vẫn y nguyên bất 
khi bạn chơi từng dộ thang âm. Khi thực hiện kể bạn dang chơi ở âm diệu nào. 

PHÂN TÍCH NỘI DUNG CHƠI 

Đây là doản khúc dược sáng tác từ giúp phản tích đoản khúc xem những nốt 

thang ngũ àm Đô thứ. Lưu ý độ thang âm nhạc nào dược dùng để sáng tác ra nó. 

dược viết phía trên nốt nhạc. Đây là cách 


^ 52 



Ngo'n3 13 13 3 1 3 3 


53 
















Một khi đã nắm độ thang âm đang dùng, 
bạn nên phân tích nhiều doản khúc sử dụng 
thang âm đó để làm quen với những àm có 
sẵn từ thang âm dó vả có thể tái tạo âm theo 
ý thích. Nào chúng ta hãy xem đoạn nhạc 
mẫu trong trang trước. Nó mỏ đầu bằng dộ 
\>7 luyến lên tới nốt cơ bản (1). Kế đến, chơi 
lại nốt cơ bản, kèm theo ị?7. Áp dụng kỹ thuật 
kéo để lấy độ 5 kèm theo độ 4 và t>3, và 
trong nhịp cuối, độ 4 di kèm với nốt cơ bản 
(1) thấp hơn đầu đoản khúc một quãng tám. 

Phân tích doản khúc theo cách này ban 
dầu có vẻ tẻ nhạt và không cần thiết, nhưng 


càng biết đích xác mình đang chối gì, bạn càng 
kiểm soát tốt hơn nội dung chơi, và ứng tấu 
hiệu quả hơn với các nhạc sĩ khác, vì vậy hãy 
gắn bó với nỏ. Đến một lúc nào dó bạn sẽ 
biết mình hay người khác đang chơi gì ngay 
khi bạn nghe nó. Trong thực tế, để làm một 
nhạc công giỏi, bạn cần nghe trong đầu những 
gì mình muốn chơi và sáng tác âm thanh đó 
qua đôi tay. Cách thực hành tốt nhất !à hát 
đoản khúc rồi đệm đàn cho lời bài hát. Sau 
đây là đoạn nhạc mẫu khác lấy từ thang ngũ 
âm thứ, lần này ở khóa Sol. Học chơỉ nó và 
phân tích bằng kỹ thuật nêu trên. 


53 


Gm 7 































^BÀI 18J 


NĂM DẠNG THANG NGỦ ÂM 


Nhìn chung, có 5 dạng thang ngũ âm 
thứ. Khi liên kết với nhau, chúng bao trùm 
cả ngăn dàn. Mỗi dạng lấy theo tên dạng 
hợp âm mà nó giống nhất. Bạn dã học dạng 
Mi trong thang âm. Những trang sau sẽ trình 
bày 4 dạng kia ở khóa Đô cùng với dạng 


hợp âm so khớp cho từng dạng. Thực hành 
mỗi dạng cho đến khi bạn học thuộc nó, rồi 
phân tích vị trí của độ thang âm trong từng 
ngón bấm. cần ghi nhớ vị trí nốt cơ bản ở 
mỗi dạng. 


Dạng Rê (mẫu 2) 



Phím đàn 9 10 11 12 13 14 


X Dạng Rê 




55 


































































































57 

Đoản khúc này chơi ở dạng Đô trong tích nó, rồi cố gắng sáng tác đoản khúc riêng 
thang ngũ âm Đô thứ. Giống như trước, phân từ dạng Đô. 






























































Đoản khúc này chơi ở dạng La trong thang ngũ âm Đô thứ, ở phím 
3. Hơn nữa, có thể chơi đến quãng tám ở phím 15. 



58 









































































CHUYỂN GIỮA CÃC DẠNG 


Đoản khúc trong bài này chuyển tự do 
giữa cả năm dạng, thường áp dụng luyến 
ngắt để chuyển từ dạng này sang dạng 
khác. N hiều đoản khúc tác động lẽn các phần 
khác nhau của chuỗi diệu Blue nhịp 12. 
Chúng đều lấy từ thang ngũ âm La thứ, nên 
bạn thấy cách kết hợp các dạng trong một 


âm điệu. Giống như đoản khúc trước, khi bạn 
học xong từng đoản khúc, cố gắng dịch nó 
sang vài âm điệu khác. Ngoài ra, nên thử ý 
tưởng trinh bày ở dây dể sáng tác doản khúc 
riêng. Đoản khúc dầu tiên chuyển giữa dạng 
Mi và dạng Rê, tác dộng lên 2 nhịp dầu trong 
chuỗi diệu Blue nhịp 12. 



59 

















































1^63 


Đoản khúc này chuyển giữa dạng La nhạc 12 nhịp. Cũng có thể áp dụng cho nhịp 
và Sol, tác dộng lên nhịp 7 và 8 trong chuỗi 1 và 2, hay 3 và 4 trong chuỗi nhạc. 





Bốn đoản khúc trên đây có thể chơi nôi Đoản khúc này chuyển giữa dạng Rê, 

tiêp nhau đế tạo thành bản độc tấu nhạc Đô, và La, tác động lên nhịp 3-6 trong chuỗi 

Blue nhịp 12. Nghe trọn vẹn bản độc tấu nhạc 12 nhịp, 
qua đoạn nhạc mẫu 65 trẻn CD. 


60 



















































THANG AM TRONG NHẠC BLUE 


Thang âm trong nhạc Blue rất giống nhắm mắt và hình dung từng nốt nhạc trên 
với thang ngũ âm thứ, ngoại trừ nó có thêm ngăn dàn khi chơi. Nói tên độ thang âm trong 
một nốt nữa - độ 5 giáng (t»5). Dưới đây là lúc thực hành. Nếu áp dụng phương pháp 
thang âm cùng với ngón bấm cho dạng Mi này trong thực hành thang âm mới, bạn sẽ 


trong gam Đô trong nhạc Blue. Chơi nhiều 
lần cho đến khi bạn thuộc lòng nó. Thử 


học nhanh hơn. 


Gam Đồ trong nhạc Blue 

c El> F Gt G Bl? c 
1 i>3 4 k5 5 i>7 8(1) 































Đây là đoạn nhạc mẫu minh họa thang 
âm trong nhạc Blue. Cũng như đoạn nhạc 
mẫu trước sử dụng thang ngũ âm thứ, phản 


tỉ! 67 n = J J 


tích từng đoạn nhạc mẫu, rồi vận dụng kiến 
thức vừa học được dể sáng tác đoản khúc 
riêng từ thang âm trong nhạc Blue. 



Ngón bấm 3 13 13 


3 1 3 1 2 3 4 1 


NHỮNG NỐT TRÙNG 


Thông thường, có nhiểu cách viết nốt viết trùng âm của cùng một nốt nhạc. Người 
nhạc cụ thể. Ví dụ, có thể gọi nốt Fa thăng ta thường viết thang âm trong nhạc Blue 

là Sol giáng. Hai nốt này có ảm và ngón bấm bằng nốt G thay vì F#. Đoạn nhạc mẫu sau 

giống hệt nhau. Do dó, có thể phát sinh cách dây áp dụng cả 2 phiên bản của nốt này. 
viết nốt nhạc trong bản nhạc viết. Đãy là cách 


^68 n = J J 




Ngón bấm 1 2 3 1 3 1 3 1 3 2 1 


62 










































Cũng như thang ngũ âm thứ, có 5 dạng Sol trong gam Đô trong nhạc Blue, cùng với 
thang âm khác nhau trong nhạc Blue bao đoản khúc lấy từ từng dạng. Học thuộc lòng 
trùm cả ngăn đàn. Trong thực tế, nguyên ngón bấm thang độ và đoản khúc, rồi dịch 

tắc về 5 mẫu ngón bấm áp dụng cho mọi chúng sang âm điệu khác bằng cách chuyển 
thang âm. Sơ đồ sau minh họa mẫu ngón lên xuống trên ngăn đàn. 
bấm cho dạng Rê, dạng Đô, dạng La, và dạng 

Dạng Rê (mẫu 2) 



Phím đàn 9 10 11 12 13 14 


0^69 


Đoản khúc này chơi trong dạng Rê trong bạn cần dành thêm thời gian học thuộc lòng 

gam Đô trong nhạc Blue. Nếu thấy khó học, mẫu thang độ nêu trên. 


ri-?Vf 1 

Cm 

.4- 1 

ạ ụ 


— 

-T-—-M— 

- ị - 

-ta—ta— 

p p 

—14—ta—tt—ta-tt 

V 

—tH»> - — 

-Á--- 

:B- 


— 




63 


















































Dạng Đô (mẫu 3) 





Phím đàn 11 12 13 14 15 16 

Đây là đoản khúc lấy từ dạng Đô trong tích đoản khúc trước khi dịch nó sang âm 
gam Đô trong nhạc Blue. Giống như trước, diệu khác, 
học thuộc lòng ngón bấm thang âm và phân 


0*70 n =Tĩ 


ụ 


Cm 


MẼÉÉ 


p p 


-45 44 13 




13 


4C_ịA 

1*1 14 


S; 





T 

p p 


- 46—15 13 15 - 13 


Ngón bấm 3 2 14 


13 1 4 3 13 I 




5=1 


- 15 - 


Dạng La (mẫu 4) 


1 


ù 

m 


ộ 

z 



■ 



a 

FW1A 

1 

■ 

■ 

M 

m 

m 


1 

1 

LI J 

m 

£11 

m 


m 



1 



■ 

i 


1 


Phím đàn 2 3 4 5 6 7 


64 












































Ngón bấm 


#7 


c 



Phím bấm 4 












































^BAI 


NHỊP MƯỜI HAI TÁM ( 'i ) 


Nhiều bản nhạc Blue chậm được viết 
theo nhịp mười hai tám ( 12 ), nghĩa là có 12 
nhịp nốt móc đơn ở mỗi gạch nhịp. Nhịp nốt 
móc đơn trong nhịp mười hai tám nghe giống 


như nhịp triplê trong nhịp bốn bốn. Mậc dù 
có 12 nhịp riêng biệt có thể dếm được, nhưng 
nhịp mười hai tám vẫn được đếm !à bốn như 
minh họa trong đoạn nhạc mẫu dưới đây. 



Một trong những lý do khiến sử dụng đoạn nhạc mẫu sau đây. Nốt móc đôi có thể 
ký hiệu nhịp mươi hai tám thay vì bốn bốn là chơi thẳng (straight) hay xuynh. Trong bản 
nó dê đếm hơn khi chia nhỏ nốt móc đơn. VI thu âm, chúng dược chơi thẳng (straight). 
có con số trên mỗi nốt móc đơn, nên có thể Đoạn đếm này đi kèm với doản khúc sử dụng 
tính nốt móc đôi là + (và) như minh họa trong nốt móc dôi trong nhịp mười hai tám. 



66 































THANG ÂM BLƯE VỊ TRÍ MỞ 

Ngoài dạng thang âm động, nhiều đoản này nghe rất tuyệt khi chơi bằng ngón tay 
khúc nhạc Blue sử dụng thang âm Blue vị trí của bàn tay phải thay vì búng dây đàn. Ở 
mỏ ở khóa Mi. Bản độc tấu Down in the Delta phong cách này, ngón cái của bàn tay phải 


sau đây sử dụng thang âm này. Nó dựa trên 
ý tưởng chơi nhạc của Muddy Waĩers, John 
Lee Hooker, và Buddy Guy. Đoạn nhạc mẫu 


thường gảy các nốt trên 3 dây dưới, các 
ngón còn lại gảy 3 dây trên. 


Dạng Mi vị trí mở 




























































































HỢP ÂM RẢI THỨ 

Mỗi loại hợp âm có hợp âm rải tương ứng, khác. Dưới đây là hợp âm rải Đô thứ gồm 
nghĩa là có hợp âm rải trưởng, thứ, thăng, các nốt Đô, e\>, và Sol là nốt cd bản, nốt 3 
giáng, 7 át, và 7 thứ trong muôn vàn hợp âm giáng, và nốt 5 trong hộp âm Đõ thứ. 


lí 76.1 


Cm 



Ngón bấm I 4 3 14 3 3 3 4! 


69 




































HỢP ÂM RẢI 7 ÁT 


Một trong những loại hợp âm thông 
dụng nhất trong nhạc Blue là hợp âm 7 
(thường gọi là hợp âm 7 át). Hợp âm 7 gổm 
4 nốt lấy tù gam trưởng cùng tên. Đó là 

1 3 


những nốt thứ nhất (1), nốt 3 (3), nốt 5 (5) 
và nốt 7 giáng (ỉ>7) trong gam trưởng, nên 
công thức hỢp âm (chord íormula) cho hợp 
âm 7 là: 

5 Vĩ 


Nốt 7 giáng trong hợp âm rải này cũng 7 đơn thuần là nốt 7 giáng thêm vào. Sau 
là nốt Vĩ trong thang âm Blue. LƯU ý hợp âm đây là hợp âm rải C7. 

^ 76.2 




Đoản khúc này dựa vào hợp âm rải C7 
chơi trong dạng La. Cũng như thang âm, có 
5 dạng cơ bản trong mỗi loại hợp âm rải bao 


trùm toàn bộ ngăn dàn khi liên kết chúng 
với nhau. Trang sau trình bày 5 dạng trong 
hỢp âm rải C7. 















Ngón bấm 13 3 13 2 1 4 2 4 


70 




































Sau đây là 5 dạng hợp âm rải C7. Học thuộc lòng từng dạng và gọi dộ thang âm khi 
gảy các nốt. 


Dạng Mi (mẫu 1) 



Dạng Rê (mẫu 2) 



Phím dàn 9 10 11 12 13 14 


Dạng Đô (mẫu 3) 



Dạng La (mẫu 4) 



Dạng Sol (mẫu 5) 



71 
























































KẾT HỢP THANG ÂM VÀ THANG ÂM RẢI 

Khi chơi nhạc Blue, người ta thường chơi Đoạn nhạc mẫu dưới đây trình bày những 
những doản khúc kết hợp các âm trong thang doản khúc lấy từ tổ hợp hợp âm rải thứ 7 át 
âm Blue và hợp âm rải thứ 7 át. Hầu hết các và thang ảm Blue ở nhiều dạng. Đoản khúc 
nốt trong hợp ãm rải (1,5, \>7) còn nằm trong thứ nhất chơi ở dạng Mỉ. Cũng như những 
thang âm Blue. Độ 3 thường (natural third) doản khúc trước dó, phân tích từng đoản khúc 
trong hợp âm rải (3) không thuộc thang âm dể xác dịnh vị trí nốt 3 trưởng trong từng 
Blue. Đây là nốt quan trọng vì nó cho biết doản khúc. Lưu ý nốt này tạo ra khác biệt về 
hợp àm là trưỏng hay thứ. Nó thường di từ 3 âm thanh trong đoản khúc, 
giáng sang 3 thường trong một đoản khúc. 



Ngón bấm 2 3 114 14 l 1 23234 


72 











































































83 Bán độc tâu Goirì to Chicago (Đi Chicago) 

nJì 

Đây là bản độc tấu shưttle sử dụng thang vậy bạn cần nắm vững thang âm và thang 
âm Blue và thang âm rải thứ 7 át, xoay đi ảm rải ở àm điệu này. 
xoay lại giữa 5 dạng. Nó thuộc khóa Mỉ, bởi 


_ÍẠỊ 
















ìỉĩ Ị'11-PI. M— _ 

HMÌỈÌiil II I 



^^StSm Ị££i mu?? 


■^TinMĨrari 


HI 






74 














































BÀI 23 


LAY REN 


Ở bài này, bạn sẽ học thêm vài ky thuật Tr phía trên hay phía dưới 2 nốt liên quan, 


chơi nhạc diêu luyện và ấn tượng hơn. Kỹ 
thuật đầu tiên là láy rền (triil). Láy rền là gõ 
và kéo nhanh liên tiếp, và chỉ gảy nốt đầu 
tỉên mà thôi. Láy rền biểu thị bằng ký hiệu 


với nốt đẩu tiên là nốt nhạc thêm. Lăng nghe 
hiệu ứng láy rén qua đoạn nhạc mẫu sau 
đây trong CD. 


MU 


Đoản khúc này sử dụng kỹ thuật láy rền. Thử thêm láy rền vào một số 
đoản khúc. 


3 1 2 


.mưimrru'! 


2 1 2 0 2 0 2 


75 











































Rake cũng là một kỹ thuật hữu ích trong đến nốt nhạc gốc để rung. Rako biểu thị 

chơi nhạc Blue. Bạn gảy nốt nhạc và đặt bằng mũi tên trong tablature trỏ đến nốt sẽ 

ngón tay ngang qua 2-3 dây kế cận. Sau dó rake. Lắng nghe hiệu ứng rake qua đoạn 

gảy qua các dây, khiến âm thanh bị tắt dẫn nhạc mẫu sau dây trên CD. 


tỉ* 87 n-ĩì 

Đoản khúc sử dụng rake. 


,-rt -_______ 



1 e + a2e+a3e + a 2 e + a2e + a3e + a 


-10 -10—10—10 10 ~io-fO—10—10 


10 10 10 4 0 10 1 0—10 10 10 10 10 - 10 — 10 - -10 10 


76 
















































BAN ĐOC TẢU CƯỠI CƯNG 


Đây là bản độc tấu Blue chậm ở nhịp mới trong nhịp 5 và 6 trong bản dộc tấu này, 
mười hai tám, tận dụng hầu hết âm thanh và ví dụ gảy đồng thời 2 nốt bằng ngón giữa 
kỹ thuật đã trình bày trong tập sách này. Dành của bàn tay phải. Lúc dầu thực hành kỹ thuật 
thời gian thực hành từng doản khúc một nếu này trên dây buông, sau đó áp dụng cho 
cần. Giả như thời gian eo hẹp, nghe kỹ CD các đoản khúc, 
trong lúc xem ký hiệu. Còn thêm 1 kỹ thuật 

89 Bản độc tấu Lost My Baby (Mất người yêu) 



3 3 3 1 3 3 1 3 1 2 3 1 1 3 4 I ■ I 2 1 1 

13 3 13 1 3 


77 














































78 

















































































ỨNG TẤU CÙNG VỚI CÁC CHUỖI NHẠC 


Để giúp bạn vận dụng kiến thức dã học, 
trên CD có thêm vài bản nhạc cho bạn ứng 
tấu. Tập thử các đoản khúc trong sách cùng 
với chuỗi nhạc này, rèn thói quen ứng tác 
các đoản khúc và bản dộc tấu riêng. Song 
song với đó, bạn nên chơi nhạc cùng với 


các nhạc sĩ khác càng nhiều càng tốt, vì như 
thế sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng chơi nhạc 
và đưa các đoản khúc của mình vào bối cảnh 
ảm nhạc. Cứ tập dàn, tập chơi nhạc, và chúc 
may mắn. 



90 Nhạc Blue shuffle ở khóa La 

91 Nhạc Blue chậm ở khóa Mi (không ngừng) 

92 Nhạc Blue tân Orleans ở khóa Sol 

93 Nhạc Blue sôi nổi hiện đại ở khóa Đô thứ 

94 Nhạc Blue chậm ở khóa Sol thứ 


LẮNG NGHE 


Ngoài sách dạy nhạc ra, nguồn thông 
tin tối quan trọng sẽ là các bản thu âm. Lắng 
nghe người chơi nhạc Bỉue bằng đàn guitar 
trong các album nhạc và tiếp thu những kỹ 
thuật biến nhạc Blue thành thể loại nhạc 
tuyệt vời. Một số tay guitar đáng mong chờ 
là BB King, otis Rush, Buddy Guy (solo hay 
cùng với Wells em), Magic Sam, Lightnin’ 
Hopkins, T-Bone VValker, Albert King, Freddy 
King, Robert Junior Lockwood, Debbie 
Davies, Peter Green, Hollyvvood Fats, 
Gatemouth Brovvn, Albert Colltns, Jimmìe 
Vaughan, Stevie Ray Vaughan, và Ronnie 
Earl. Bạn cũng nên tìm hiểu lối chơi nhịp của 
các tay chơi kèn acmônica như VValter nhỏ, 
Sonny Boy VVilliamson, James Cotton, VValter 
Horton lớn, Snooky Pryor, và Rod Pìazza. 

Ngoài ra còn có vô số tay chơi kèn xãc- 
xô nhạc Rock, Blue, và Jazz lừng danh. T Bone 
VValker và BB King tiếp thu nhiều ý tưởng tù 


việc nghe các nhạc công thổi kèn xăc-xồ. Một 
số nhạc công xãc-xõ là Maceo Parker và Pee 
Wee Ellis (solo hay cùng với James Brovvn) 
King Curtis, VValkerem, Fathead Nevvman, A.c 
Reed, Eddie Shaw, Eddie “Cleanhead" Vinson, 
Scott Page, Illinois Jacquet, Stanley 
Turrentìne, Eddie Harris, Ben VVebster, 
Johnnỵ Hodges, và Roland Kirk (người thường 
thổi 2 kèn xăc-xô cùng một lúc). 

Trong lúc đang nghe album nhạc, hãy 
thử hát cùng với bản dộc tấu, hình dung bạn 
đang gảy dây đàn và phím đàn nào, và kỹ 
thuật dạt đến âm diệu đang nghe. Điều này 
giúp bạn tiếp thu âm nhạc mà trước đó rất 
lâu nó đă bắt dầu bộc lộ trong những lần 
bạn chơi nhạc một mình. Bên cạnh đó, nên 
chơi nhạc cùng với album, thỉnh thoảng bắt 
chước điệu nhạc dang nghe, có khi thì ứng 
tác. Đây là bài tập luyện dôi tai rất tốt, và 
còn lý thú nữa. 


79 



MỤC LỤC 


Lời giới thiệu 

5 

PHẦN 1: 

ĐÀN GU1TAR NHỊP BLUE 

10 

BÀI 1 

11 

BÀI 2 

13 

BÀI 3 

15 

BÀI 4 

19 

BÀI 5 

23 

BÀI 6 

25 

BÀI 7 

27 

BÀI 8 

29 

PHẦN 2: 

ĐÀN GUITAR LEAD BLUE 

34 

BÀI 9 

35 

BÀI 10 

39 


BÀI 

11 

41 

BÀI 

12 

43 

BÀI 

13 

45 

BÀI 

14 

47 

BÀI 

15 

49 

BÀI 

16 

51 

BÀI 

17 

53 

BÀI 

18 

55 

BÀI 

19 

59 

BÀI 

20 

61 

BÀI 

21 

66 

BÀI 

22 

69 

BÀI 

23 

75 


80 


☆ ☆ 



